


Những bước đường dẫn 
đến hạnh phúc 


Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Những bước đường _dẫn đến hạnh phúc 


Lý Lạc Long 
Những bước đường dẫn đến hạnh phúc 


Có lẽ bạn cũng như tôi, thường nghe nhắc đến hai chữ 
"hạnh phúc". 

Nhưng hạnh phúc là gì? Và làm thế nào để có hạnh phúc? 
Đây luôn là một vấn đề băn khoăn, trăn trở của con người 
và "hạnh phúc" trở thành một đề tài khoa học đang được 
nghiên cứu trong thế kỷ hiện đại. Không những chỉ trong 
tâm lý và kinh tế học mà ngay cả triết học, y học, chính trị 
học... đều nghiên cứu về hạnh phúc. Chương trình "Dữ liệu 
thế giới cho hạnh phúc" (World Database for Happiness) ra 
đời, nhiều tờ báo mở mục nghiên cứu hạnh phúc. Nhà tâm lý 
học Timothy Sharp, người Úc, lập Viện Nghiên cứu Hạnh 
phúc ở Sydney (Úc). Mời bạn cùng tôi tham khảo quá trình 
tiến triển một số nghiên cứu của các nhà khoa học về hạnh 
phúc. 

Năm 1998, nhà tâm lý Martin Selgman - Đại học 
Pennsylvania, đã mời một số nhà tâm lý học hàng đầu của 
nước Mỹ đến thành phố Akumail (tiểu bang Mexico) để chia 
xẻ mục tiêu mới của tâm lý học: Nghiên cứu hạnh phúc. Môn 
học "nghiên cứu hạnh phúc" sẽ nghiên cứu các yếu tố tạo 
nên hạnh phúc cho con người. Ba người có công nhất trong 
việc hình thành môn khoa học này là Seligman, nhà tâm lý 
Edward Diener thuộc Đại học Illinois, với biệt hiệu "tiến sĩ 
Hạnh Phúc" và nhà tâm lý Mihaly Csikszentmihalyi, một 
người Mỹ gốc Hung Gia Lợi. Hiện nay thì trên thế giới chưa 
có ngành khoa học nào giải thích rõ ràng hạnh phúc là gì? 


Và ngay cả định nghĩa của danh từ "hạnh phúc" cũng rất 
khó khăn vì con người là một sinh vật phức tạp và thế nào là 
hạnh phúc thì có lẽ sẽ tùy thuộc vào quan niệm hạnh phúc 
của từng cá nhân. Nhưng những phát hiện của các nhà tâm 
lý học sẽ làm chúng ta ngạc nhiên, vì có những yếu tố 
chúng ta tưởng là mang lại hạnh phúc nhưng thật sự là 
không hoặc không đáng kể. Một số thí dụ như : 

Hạnh phúc là tiền bạc? Theo nhà tâm lý học Daniel 
Kahneman, thì tiền không làm con người hạnh phúc vì khi 
chúng ta có đủ nhu cầu cần thiết rồi, thu nhập thêm chỉ 
nâng chút ít cho sự hài lòng với cuộc sống chúng ta mà thôi. 
Daniel Kahnerman thuộc trường đại học Princeton (Mỹ) đoạt 
giải thưởng Nobel về Kinh tế năm 2003 cho những đóng góp 
của ông trong việc nghiên cứu nguyên nhân tiền bạc có thể 
mua được hạnh phúc nhưng không làm con người hạnh 
phúc. Các nhà kinh tế nghiên cứu những phép tính mang lại 
hạnh phúc như đặt giá cho hôn nhân, công ăn việc làm, môi 
trường sống, lạm phát v.v... Mô hình kinh tế làm chuẩn mực 
để nghiên cứu cho rằng hạnh phúc là sự cân đối giữa công 
việc (đau khổ) và hưởng thụ (sung sướng). Người hạnh phúc 
là người được tiêu pha thoải mái và có nhiều thời gian rảnh 
rỗi.Tuy nhiên, giáo sư Richard Layard, Trường Kinh tế 
London, phản bác lại rằng xã hội phương Tây thật điên rồ khi 
cứ tiếp tục tích lũy vật chất trong khi con người cảm thấy 
không được an toàn và bị áp lực tâm trí (stress) nhiều hơn. 
Ông phát biểu: "Tâm hồn yên tĩnh và sự an toàn là những 
điều thông thường phải được tăng lên (chứ không phải giảm 
đi) khi con người trở nên giàu có hơn”. Trong vòng 50 năm 


qua, mức sống trong các nước phát triển như Mỹ, Châu Âu 
và Nhật tăng lên không ngừng, nhưng các nghiên cứu về 
hạnh phúc gần đây cho thấy người dân ở những nước này 
dường như không cảm thấy hạnh phúc hơn và các nhà kinh 
tế học giải thích ra sao về hiện tượng nghịch lý này? Điều 
nghịch lý ở đây là: Một cá nhân sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn 
nếu cá nhân đó giàu có hơn người khác, nhưng khi toàn bộ 
xã hội giàu có hơn, dường như không ai cảm thấy hài lòng 
hơn. Trước đây, người ta thường đánh giá hạnh phúc của 
người dân qua mực sống của nước đó và các nhà kinh tế học 
thường sử dụng chỉ số GDP (Gross Domestic Product - tổng 
thu nhập tính trên đầu người). Nhưng điều nghịch lý này đã 
buộc các nhà kinh tế phải nghiên cứu khái niệm "hạnh 
phúc" dựa trên những thước đo mới. Richard Layard, một 
nhà kinh tế của trường Kinh tế London, đã xem xét vấn đề 
hạnh phúc dựa trên nhiều yếu tố khác nhau thuộc về tâm lý 
học, xã hội học và những nguyên lý của riêng ông để trả lời 
câu hỏi: Tại sao con người không cảm thấy hạnh phúc hơn 
khi giàu có hơn? Theo Layard, một trong những yếu tố có 
thể lý giải cho điều nghịch lý này là tính thích nghi nhanh 
chóng của con người: Con người thường tự điều chỉnh mình 
rất nhanh chóng trước những thay đổi về điều kiện sống. Do 
vậy, những cải thiện về mức sống chỉ có thể làm cho họ vui 
lên một lúc, nhưng niềm vui này rồi cũng nhanh chóng qua 
đi. Chẳng hạn, 30 năm trước đây, một hệ thống trung tâm 
điều hòa không khí cho căn nhà được xem là thứ hàng xa xỉ 
nhưng ngày nay nó đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Một 
nguyên nhân khác, quan trọng hơn, khiến con người không 


cảm thấy hạnh phúc hơn khi kiếm được nhiều tiền là do con 
người thường có "xu hướng so sánh mình với người khác". 
Thí dụ, khi các sinh viên Đại học Harvard được hỏi sẽ chọn 
công việc nào nếu: (a) Mức lương họ là 50.000 USD một 
năm trong khi lương những người khác chỉ bằng một nửa 
con số này; (b) Mức lương họ là 100.000 USD một năm trong 
khi mức lương những người khác sẽ gấp đôi con số này. Đa 
số đã chọn công việc (a). Họ cảm thấy vui hơn khi có ít tiền 
hơn, miễn là họ khá hơn người khác chứ không coi trọng 
mức lương tuyệt đối. Điều này chứng tỏ rằng cố làm việc hết 
sức tích cực hơn, trong thực tế, không đem đến cho con 
người nhiều hạnh phúc như họ mong đợi. Bởi lẽ, khi họ kiếm 
được nhiều tiền thì người khác cũng làm được điều đó. Kế 
đến, điều đáng quan tâm nhất, là con người làm việc vất vả 
hơn để kiếm được nhiều tiền hơn, nhằm mưu cầu đời sống 
vật chất khá hơn, sẽ làm cho con người trở nên buồn rầu 
hơn trước đây nếu như họ không có đủ thời gian rảnh rỗi để 
nghỉ ngơi, giải trí. Khi các sinh viên Đại học Harvard được 
hỏi sẽ chọn công việc nào nếu: (c) Họ sẽ có hai tuần để nghỉ 
phép, trong khi những người khác chỉ có một tuần; (d) họ sẽ 
có bốn tuần nghỉ phép trong khi những người khác có tám 
tuần, đa số chọn (d). Layard cho rằng kết quả này phản ảnh 
một thực tế là ở các xã hội phát triển con người có xu hướng 
làm việc vất vả hơn để tiêu thụ nhiều hàng hóa vật chất 
hơn, trong khi thời gian để nghỉ ngơi, giải trí thì giảm xuống 
và đây chính là nguyên nhân khiến con người cảm thấy 
không hạnh phúc hơn dù kiếm được nhiều tiền hơn người 
khác. 


Hạnh phúc là tuổi trẻ? Cũng không phải, vì theo nghiên 
cứu của các nhà khoa học, thật ra người lớn tuổi bằng lòng 
với cuộc sống hơn người trẻ tuổi. Một thăm dò của Trung 
tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ cho thấy 
những người trong lứa tuổi 20-24 có trung bình 3,4 ngày 
buồn mỗi tháng, trong khi những người kho ảng tuổi 65-74 
chỉ buồn 2,3 ngày mỗi tháng. Theo Ruut Veenhoven, giáo sư 
nghiên cứu hạnh phúc thuộc Đại học Erasmus ở Rotterdam 
(Hòa Lan), đã xuất bản "Tạp chí nghiên cứu hạnh phúc" 
(Journal of Happiness Studies) và quản lý cơ sở dữ liệu thế 
giới về hạnh phúc, đây là kho tư liệu về hạnh phúc của toàn 
thế giới (website www2.eur.nl/fsw/research /happiness), thì 
người trong lứa tuổi 30-50 ít hạnh phúc hơn người thuộc các 
lứa tuổi khác, vì trong lứa tuổi trung niên này người ta "có ít 
tự do hơn và có nhiều trách nhiệm hơn" đối với con cái, việc 
làm. Con người hạnh phúc nhất trong công ăn việc làm nào 
đem lại cho họ nhiều tự do và quyền tự quyết định. 

Hạnh phúc là lập gia đình? Theo các nhà nghiên cứu, đây 
là một hình ảnh phức tạp: Người có gia đình thường hạnh 
phúc hơn người độc thân, nhưng họ chỉ sẽ hạnh phúc hơn 
nếu luôn khởi đầu cuộc sống chung lại. 

Hạnh phúc là có nhiều bạn bè? Theo nghiên cứu năm 
2002 của Seligman cho thấy những người phát triển khả 
năng xã hội, giao tiếp bạn bè nhiều và làm công tác xã hội 
thường cảm thấy hạnh phúc hơn người ít giao tiếp. 

Các nhà khoa học còn nghiên cứu rất nhiều yếu tố khác nữa 
như thể chất, sức khỏe, ăn uống... mà họ nghĩ là có liên 
quan đến hạnh phúc. Nhưng vì khuôn khổ giới hạn của bài 


viết tôi xin dừng lại ở đây. Nếu thích thú, các bạn có thể tìm 
đọc thêm chỉ tiết về những nghiên cứu hạnh phúc của các 
nhà khoa học nêu trên. 

Làm sao để đo lường hạnh phúc? Ngay cả những người 
hạnh phúc nhất vẫn có những ngày buồn bã vô cùng. Và 
ngược lại những người sầu buồn nhất cũng có những ngày 
thật hạnh phúc. Điều này chứng tỏ hạnh phúc không là 
trạng thái tĩnh và đây là một thách đố cho những nhà tâm lý 
học muốn đo lường hạnh phúc. Họ đã tìm ra nhiều phương 
pháp đo lường và đánh giá hạnh phúc. Năm 1980, nhà tâm 
lý Edward Diener tạo ra một trong những công cụ cơ bản và 
được sử dụng rộng rãi nhất, gọi là "thang hài lòng với cuộc 
sống". Ông cho rằng thang này phù hợp với các cách đo 
lường khác về hạnh phúc, chẳng hạn ấn tượng từ bạn bè và 
gia đình, sự diễn tả cảm xúc tích cực và dấu hiệu sự phiền 
muộn. Trong khi đó, giáo sư Csikszentmihalyi đề ra phương 
pháp sử dụng thiết bị kỹ thuật để thăm dò và dùng máy tính 
để tiếp xúc với đối tượng bất cứ lúc nào, với một loạt câu hỏi 
như: Bạn đang làm gì, bạn vui thích không, bạn làm một 
mình hay với ai nữa? Phương pháp này gọi là "lấy mẫu kinh 
nghiệm", tuy tốn tiền và mất nhiều thì giờ, nhưng cho biết 
kết quả trung thực về sự hài lòng của một người trong khi 
làm một công việc. Gần đây, nhà tâm lý Daniel Kahneman, 
người được giải thưởng Nobel kinh tế năm 2003, đưa ra một 
công cụ mới đánh giá hạnh phúc gọi là "phương pháp đánh 
giá ngày hôm trước". Theo phương pháp này những người 
tham gia ghi lại các việc làm của mình trong ngày trước đó, 
sống với ai, làm gì với ai, đánh giá mỗi việc làm và mỗi cảm 


xúc theo mức thang bảy điểm. Theo ông Kahneman, các 
nhà tâm lý nên chú trọng đến cảm nghiệm của người ta hơn 
là chỉ thăm dò cảm nghĩ của họ. Trái lại, thì Seligman nhấn 
mạnh đến việc nhớ lại bản thân, vì nghiên cứu các cảm 
nghiệm là nhấn mạnh quá nhiều đến vui thú và bất mãn 
chóng qua. Trong cuốn Authentic Happiness (Hạnh phúc 
đích thực) xuất bản năm 2002, ông nêu ra ba thành phần 
của hạnh phúc: Lạc thú, dấn thân (quan hệ với bà con họ 
hàng, bạn bè, công việc, sự lãng mạn) và ý nghĩa (dùng sức 
mạnh của bản thân để phục vụ mục đích cao hơn). Seligman 
nói trong ba con đường dẫn đến cuộc sống hạnh phúc và 
thỏa mãn, thì lạc thú là ít quan trọng hơn cả và đây là điều 
mà xã hội và mọi người nên quan tâm bởi vì quá nhiều 
người xây dựng cuộc sống của họ quanh việc theo đuổi lạc 
thú. 

Làm thế nào để có hạnh phúc? Theo Tiến sĩ Timothy 
Sharp (Viện Nghiên cứu Hạnh phúc - Sysney, Úc) thì 10 bước 
dưới đây sẽ giúp bạn đạt được hạnh phúc: 

1. Nắm chắc mục đích việc mình làm: Người hạnh phúc phải 
có mục đích rõ ràng, thiết thực. Nên biết chắc bạn muốn gì 
và cần làm gì để đạt được mong muốn đó. Mục tiêu của bạn 
phải hợp lý (cụ thể, vừa phải, dễ thực hiện, thực tế và có giới 
hạn). 

2. Hiểu rõ lý do việc mình làm: Nắm chắc mục tiêu cuộc 
sống sẽ càng làm tăng cơ hội đạt được hạnh phúc thực sự 
của bạn. Phải xác định rõ bạn có lý do chính đáng để di tới 
mục tiêu đó. 

3. Phải mạnh mế: Nên hiểu rõ bạn giỏi về lĩnh vực nào để 


tìm cách thực hiện. Hạnh phúc không chỉ ở chỗ bạn nhìn ra 
khuyết điểm và khắc phục điểm yếu mà còn phải tin vào tài 
năng và phẩm chất của chính mình nữa. 

4. Không nên đơn thương độc mã: Phải dựa vào sự cổ vũ của 
gia đình, bè bạn, đặc biệt những người có quan hệ thân thiết 
với bạn, luôn nỗ lực để cải thiện các mối quan hệ đó. Hãy rủ 
họ cùng làm với mình, chia xẻ kinh nghiệm và không quên 
ủng hộ họ. 

5, Có thái độ tích cực: Một trong những yếu tố quan trọng 
của hạnh phúc là phải luôn suy nghĩ lạc quan. Dù bạn không 
được lựa chọn làm một số công việc nhưng bạn được quyền 
suy nghĩ về nó. Chính nó sẽ làm tăng khả năng biến bạn 
thành người may mắn. 

6. Luôn năng động: Muốn hạnh phúc bạn phải là người khỏe 
mạnh. Luôn năng động, tập thể dục đều đặn, ăn uống điều 
độ, ngủ và nghỉ ngơi đủ. 

7. Kiểm soát: Kiểm soát đến mức tối đa cuộc đời của bạn. 
Học và thực hành cách giải quyết vấn đề,thu xếp thời gian, 
nghiền ngẫm và trao đổi hiểu biết. Tuy không ai hoàn toàn 
kiểm soát được bản thân nhưng quan trọng là phải thực tế 
và chấp nhận cả những lúc bạn không giữ được mình. 

8. Tuân theo ký luật: Hạnh phúc không gì hơn là giữ kỷ luật 
hằng ngày. Tránh rầu rĩ hay phê phán sai lầm của mình ngày 
này sang ngày khác. Dù hôm nay bạn được ưng ý, nên bắt 
đầu có chiế n lược ngay cho mình. Hãy tập trung vào nó, 
bạn sẽ thấy vui ngay trước khi sự việc xảy ra. 

9. Hãy sống cho hiện tại: Người hạnh phúc thường dành thời 
gian nghĩ đến hiện tại hơn là đắm chìm trong quá khứ hay lo 


lắng về tương lai. Rút ra bài học từ sai lầm của chính bạn, 
vạch kế hoạch cho tương lai nhưng hãy tận hưởng cuộc sống 
ngay đi. 

10. Luôn tiến lên phía trước: Ai cũng gặp rắc rối cả. Người 
hạnh phúc lường trước và đối phó được với rắc rối khi cần. 
Phải học tính kiên nhẫn, bền gan. Hạnh phúc sẽ ở bên bạn. 


Sau khi tham khảo nghiên cứu của các nhà khoa học, có lễ 
bạn cũng như tôi, vẫn chưa thỏa mản, vẫn chưa rõ ràng lắm 
hay nắm chắc được "hạnh phúc là gì?" và "làm thế nào để 
có hạnh phúc?". Tạm thời, chúng ta hãy dừng lại đây với 
định nghĩa hạnh phúc của giáo sư Ruut Veenhoven, sau 25 
năm nghiên cứu về hạnh phúc: "Hạnh phúc là yêu mến cuộc 
sống mà ta đang sống. Người ta có thể sống trên thiên đàng 
mà vẫn không có hạnh phúc, bởi vì con người cứ bám lấy 
mọi sự trong cuộc sống của mình". Và có lẽ đúng như 
Nathaniel Hawthorne đã nói:z“Hạnh phúc như một chú 
bướm, càng cố chộp lấy, càng tuột khỏi tay nhưng 
nếu bình tâm ngồi lại, nó sẽ đậu lại trên bạn.” Để kết 
thúc bài viết này, tôi xin gởi đến bạn một câu chuyện xưa về 
"hạnh phúc": 

Ngày xưa, có lần một nhóm quỷ Satan họp nhau lại để bàn 
kế hoạch làm hại con người. Tất cả quỷ Satan đều đồng ý 
với đề nghị là:"Chúng ta sẽ lấy một thứ gì đó quý giá của 
con người và giấu đi ". Nhưng lấy cái gì của con người và 
giấu ở đâu bây giờ? Sau khi suy nghĩ, một quỷ Satan 
nói:"Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của con người, họ sẽ ngày 
đêm phải khổ sở, ưu sầu, buồn phiền... Nhưng vấn đề là giấu 


hạnh phúc ở đâu? Phải giấu hạnh phúc ở nơi nào mà con 
người không tìm được". Một quỷ Satan cho ý kiến:"Hãy giấu 
hạnh phúc trên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới ". Nhưng 
ý kiến đó bị phản đối ngay: "Không được. Con người rất khoẻ 
mạnh, chuyện leo núi rất dễ dàng với họ". Một Satan khác 
đề nghị:"Vậy hãy giấu hạnh phúc xuống đáy biển sâu nhất". 
Nhưng đề nghị này cũng bị phản đối: "Không, con người rất 
tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu ngầm hiện đại để đi 
xuống tận đáy biển. Rồi con người cũng sẽ biết". Một quỷ 
Satan khác gợi ý:"Hay giấu hạnh phúc ở một hành tinh 
khác". Nhưng ý kiến này cũng bị các quỷ khác bác bỏ: 
"Không được, con người rất thông minh. Họ sẽ thám hiểm vũ 
trụ và tìm ra hành tỉnh đó”. Nhóm quỷ im lặng và suy nghĩ. 
Cuối cùng, thì một quỷ Satan đứng lên đưa ra ý kiến:"Tôi 
biết, ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ngay 
chính bên trong con người. Vì hầu hết con người đều luôn cố 
gắng lùng kiếm hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ 
cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì 
chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó con người chẳng bao 
giờ tìm thấy đâu". Tất cả quỷ Satan đều tán thành giải pháp 
này và kể từ đó, dường như đúng y lũ quỷ Satan đã nghĩ, đa 
số con người mải mê đi tìm kiếm hạnh phúc mà không biết 
nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình. 


Chúc bạn và tôi may mắn trên con đường tìm kiếm và gìn 
giữ hạnh phúc của mình. 

LÝ LẠC LONG 

(TTL/TCT/MAI/2005) 


Làm thế nào để có một cuộc sống hạnh phúc? 
1. Phải có một mục tiêu trong cuộc sống để vươn tới 





4. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người 






` 


5, Luôn vô tư 





6. Biết cách hòa hợp với những kiểu người khác nhau 





. Bình tĩnh khi điều bất ngờ xảy ra 


M.U. 6.” 








tất ‹ k°“t XS 


vi Led _ f s 
11. Làm việc với tỉnh thần tập thể 





12. Coi trọng những phút giây họp mặt gia 
đình 


_" 


_...ê sò 






13. Hãy tự tin và tự hào về bản thân bạn 





15. Cũng nên biết thư giản một chút 





17. Biết chấp nhận thử thách 


20. 





19. Dũng cảm khi đối mặt với kẻ thù 








-~ “ 


Dù cuộc sống có đặt ta giữa quá nhiều ngã rẽ 


Hãy là chính mình! 





Có thể những người bạn của bạn cần những lời 
khuyên này, hãy chia sẻ và cùngchúc cho nhau một 
cuộc sống hạnh phúc! 

Cho những người bạn của tôi! 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: TTL - Lý Lạc Long 
Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 2 năm 2006 


